NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ cơ HỘI VIỆC LÀM! 

1. Tìm hiểu chung về việc làm xuất nhập khẩu 

1.1. Khái niệm 

Xuất nhập khẩu là một cụm từ gộp chung hai khái niệm: xuất khẩu và nhập khẩu. 
Chính vì thế nếu muốn hiếu xuất nhập khấu là gì thì bạn cần phải hiếu cặn kẽ bản 
chất của từng khái niệm thành phần bên trong đó. 

1.2. Nhân viên xuất nhập khẩu làm gì? 

Bộ phận xuất nhập khẩu tại mỗi công ty hoạt động về ngành xuất nhập khẩu đóng 
vai trò quan trọng đối với việc mở rộng về thị trường nhằm thúc đấy các hoạt động 
mua bán hàng hóa. Đe nhanh chóng đưa hàng hóa vào trong nước hoặc xuất bán 
hàng hóa nội địa ra bên ngoài thị trường quốc tế với số lượng bao nhiêu, giá cả như 
thế nào đều phụ thuộc vào chất lượng công việc của phòng xuất nhập khẩu. 

2. Cơ hội việc làm ngành xuất nhập khẩu? 

Trong thời đại mới, ngành xuất nhập khẩu ngày một thể hiện rõ tầm quan trọng 
của mình đối với sự phát trien kinh tế đất nước. Ngành đã tăng trưởng với một nhịp 
độ rất cao về kim ngạch, phong phú và đa dạng về mặt hàng. Thị trường xuất nhập 
khẩu lại được mở rộng hơn do vậy cơ hội việc làm ngành xuất nhập khẩu là rất lớn. 

2.1. Ngành xuất nhập khẩu luôn khát nguồn nhân lực có tay nghề 

Tính đến năm 2017, ngành xuất nhập khẩu đã đạt được 425,12 tỷ USD, tăng hơn 
năm 2016 là 21%. Sự phát triển này khá mạnh mẽ, dẫn tới nhu cầu rất lớn về 
nguồn nhân lực. Theo dự báo của Trung tâm thông tin & dự báo kinh tế - xã hội 
quốc gia thì đến năm 2020, nhu cầu về nguồn nhân lực sẽ tăng lên hơn 12 triệu 
người, hướng chủ yếu đến nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, có tay nghề 
cao thuộc các ngành Xuất nhập khẩu - Logistics, Quản trị, Kinh tế, Cơ khí - Điện 
tử. 

2.2. Sự lựa chọn nghề nghiệp đa dạng 

2.2.1. Việc làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu 

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu còn được gọi là Oversea sale. Vị trí này 
thường được tuyển dụng tại những công ty chuyên làm về trading như là trading cà 
phê, gạo, cao su,... cho những đối tác người nước ngoài. Vì thế, yêu cầu đầu tiên 



cho bạn là cần giỏi ngoại ngữ, thường xuyên tìm khách hàng và sale, rao bán nông 
sản tại các trang web nước ngoài. 

2.2.2. Việc làm chứng tù’ xuất nhập khẩu 

Nhân viên chứng từ có thể làm ở những bộ phận chứng từ thuộc phòng xuất nhập 
khấu ở một doanh nghiệp lớn và chỉ chịu trách nhiệm soạn thảo ra các chứng từ về 
xuất nhập khẩu mà thôi. Việc làm chứng từ xuất nhập khẩu tại tphcm rất nhiều, đa 
phần nhân viên đều làm việc trong các công ty như Forwarder, công ty về dịch vụ 
khai báo Hải quan, tức là chuẩn bị toàn bộ các chứng từ có liên quan tới việc thông 
quan. 

3. Thực trạng tìm việc xuất nhập khẩu 

So với nhiều ngành thuộc khối kinh tế như hành chính - văn phòng, kế toán thì 
Xuất nhập khẩu chính là ngành có nhiều tiềm năng để phát triển, có nhiều bạn trẻ 
hiện nay theo đuối. Đen với ngành này, chúng ta không chỉ nhận được một mức 
lương cao hơn so với mặt bằng chung mà còn là cơ hội thuận lọi dành cho các bạn 
trẻ năng động. Tính chất công việc luôn đòi hỏi phải sử dụng nhiều kỹ năng quan 
trọng như đàm phán thì bạn sẽ hoàn toàn có một cơ hội để thử thách và tự phát 
triển bản thân. 

»> Xem thêm chi tiết tại: https://timviec365.vn/viec-lam-xuat-nhap-khau-c25v0 

#tìm_việc_làm 

#tìm_việc_làm_thêm 

#tìm_việc_nhanh 

#timvieclam365 

#timviec365vn 

#tìm_việc_làm_của_timviec365vn 



